Ce site utilise des cookies provenant de Google afin de fournir ses Services, personnaliser les annonces et 
analyser le trafic. Les informations relatives à votre utilisation du site sont partagées avec Google. En acceptant 
ce site, vous acceptez rutilisation des cookies. 

EN SAVOIR PLUS OK ! 


s lỉ 9 9 Q 


Kiến thức thể hình: Tắm ngay sau khi tập nên hay không nên? 

•SSHARE: 


Bạn đã trang bị cho mình một số kiến thức thể hình cần thiết cho bạn chưa? Hôm nay Thể Hình Nam gửi cho bạn một kiến 
thức thể hình về tắm ngay sau khi tập. 


Sau khi tập thể dục, ra mồ hôi, ướt át, nhễ nhại... Điều khiến không ít người nghĩ đến đó chính là vào ngay phòng tắm, và xối 
nước thật mát. Nhưng liệu điều đó có hẳn là tốt cho sức khỏe bạn cũng như có làm giảm đi hiệu quả sau buổi tập của bạn? 
Cùng Thể Hình Nam chia sẻ về kiến thức thể hình này nhé! 



Kiến thức thể hình là điều mà các bạn Gymer cần phải biết nhé. Ngoài tập 
luyện ra thì các bạn cần phải hiểu biết về cách nghỉ ngơi, dinh dưỡng, sinh 

hoạt như thê nào cho phù hợp nữa! 


Khi chúng ta tập thể dục, máu sẽ tăng lưu lượng đến các cơ bắp. Khi ngừng tập luyện, máu vẫn tiếp tục lưu thông một thời 
gian sau đó. Nếu bạn tắm bằng một vòi sen nóng ngay lập tức thì sẽ không làm cho nguồn cung cấp máu ngưng đi đến các 
bộ phận quan trọng khác, chẳng hạn như thiếu máu cục bộ tim và não, dễ cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, yếu và cũng gây 
ra các bệnh nghiêm trọng khác. 



Nếu tắm bằng nước lạnh ngay sau khi tập thể dục thì có hại hơn là có lợi nha các bạn. Khi cơ thể tăng cường sự trao đổi 
chất, các mạch co giãn và đổ mồ hôi nhiều. Nếu ngay sau khi tập thể dục tắm lạnh thì sẽ phá hỏng sự cân bằng của cơ thể 
- cơ thể không thể sản xuất một số lượng lớn nhiệt phân bố để đáp ứng nhiệt lạnh từ bên ngoài do đó dễ bị bệnh. 


Lời khuyên dành cho bạn! 



Mới tập xong còn mồ hôi mà tắm liền là không nên vì khi đó người bạn đang nóng nếu thay đổi nhiệt độ đột ngột bị nặng có 
thể dẫn tới tử vong. Do đó bạn nên để thân nhiệt ổn định trở lại, mồ hôi ráo hết rồi mới tắm. Đây là kiến thức trong đời sống 
chứ không riêng gì kiến thúc thếhình. Ví dụ: bạn đi ngoài trời nắng, nhiệt độ nóng bạn chạy vô tắm liền dẫn tới nhiệt độ thay 
đổi, cơ thể chưa kịp thích ứng sẽ rất nguy hiểm. Và theo nghiên cứu các chuyên gia cho rằng cách tiếp cận chính xác là sau 
tập thể dục 1 0 đến 20 phút sau khi nghỉ ngơi (đặc biệt là cơ thể về gần mức bình thường hằng ngày) và sau đó tắm và tắm 
nước ấm là tốt nhất. 

Theo nghiên cứu của các chuyên gia: tắm bằng nước lạnh sau khi tập thể dục có thể làm dịu các cơn đau cơ bắp nhưng có 
thể gây ra một cú sốc, thậm chí gây nguy hiểm cho cơ thể. Có những cách khác tốt hơn để giảm đau nhức cơ bắp và ngâm 
mình trong một bồn tắm ấm áp là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Điều này vừa giúp lưu thông máu, vừa tạo cảm giác thư 
giãn và sẽ rất dễ chịu. 

Thế nên, khi thực hiện các bài tập thể hình, máu được huy động đến các cơ bắp và sẽ tiếp tục lưu thông một thời gian sau 
khi ngừng tập luyện, sử dụng một vòi sen nóng để tắm ngay lập tức không chỉ làm cho da khô, ngứa, nứt nẻ mà còn có thể 
gây hiện tượng chóng mặt, buồn nôn, thậm chí thiếu máu cục bộ ở tim và não cùng các bệnh nguy hiểm khác. 




Mặt khác, việc lười tắm sau khi tập luyện cũng là điều hoàn toàn không nên. Sau khi tập luyện và đã có thời gian đủ nghỉ 
ngơi để cơ thể phục hồi lại như bình thường, và khô mồ hôi và tiếp theo đó chính là vào ngay phòng tắm, tận hưởng những 
giây phút mát mẻ, thoải mái nhất, vì sau khi tắm xong không chỉ giúp cơ thể thư giãn, sảng khoái, sạch sẽ mà còn giảm 
nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm hay ngoài da. 


Chúc các bạn thành công! 


^ NHÃN: 


Kiến thức thể 
hình 


<SHARE: 


http://www.thehinhnam.com/2016/07/kien-thuc-hinh-tam-ngay-sau-khi-tap-nen.html 


lết COMMENTS 


KhoeDep Youtube Channel 



BÀI MỚI 
NHẤT 


I j5 N H Ạ c THỂ HÌNH Xem 

1 : 


t ấ t 






<9>XEM NHIỀU NHẤT 



Phát hiện mới giúp nam giới tăng cơ tối đa khi tập thể hình 



Top 12 bài tập cơ bụng hiệu quả bạn nên thử 


T Left - 

là điểm thu hút nhất của mọi chị em phụ nữ.... 

Fire Hydrant Kick Right 

Fire Hydrant Kick Right là 1 trong những bài tập tăng kích thước vòng 3 tốt nhất. Chỉ cắn... 

1 aises - Kẻ thù của mông lép 

. J L* nhiều chị em phụ nữ băn khoăn, không biết làm thế... 

mông #1 5 Crab Bridge 

Bạn có muốn tiêu diệt vòng mông 'xẹp lép' của mình không? Vòng 3 căng tròn chắc chắn luôn... 

3 mông #13 Clamshell Left 

quá khó nếu bạn chăm chỉ luyện tập đều đặn, kết... 

6 lý do khiến việc tập cơ ngực kém hiệu quả 

A G E 








Tập cơ ngực vạm vỡ toàn diện với 6 động tác không thể bỏ qua 


© 201 5 Thể Hình Nam I Chia sẻ kiến thức thể hình tốt nhất cho mọi người 
All rights reserved. 


Trang chủ 

Hỏi đáp thể hình 

Sitemap 

Liên hệ 

Subscribe Nevvsletter 


Email address... 


Submit 










